THIỀN SƯ 
ĐẠO NGUYÊN HY HUYỀN 


“øg 


GIÁO HUẨN 





- 2010 - 


GIÁO HUẤN ĐIỂN TỌA 


eBook | 


THIÊNSƯ 
ĐẠO NGUYÊN HY HUYỀN 


GIÁO HUẤN 
ĐIẾN TỌA 


- 2010 - 


GIÁO HUẤN ĐIỂN TỌA 
(Tenzo Kyokun) 


Thiền sư Vĩnh Bình Đạo Nguyên, hoặc Đạo 
Nguyên Hy Huyền (1200-1253), là vị tổ sáng lập ra 
dòng Tào Động ở Nhật Bản. Cha mẹ mất từ khi còn 
nhỏ làm Đạo Nguyên nhận thấy sự vô thường của 
cuộc đời và khiến ông xuất gia khi 13 tuổi. Khởi đầu, 
ông tu học tông Thiên Thai, rồi với các thiền sư thuộc 
phái thiền Lâm Tế là Vinh Tây và Minh Toàn, trong 
9 năm. Năm 24 tuổi, ông theo thầy là Minh Toàn qua 
Trung Quốc và học đạo với vị tổ thứ 13 của dòng Tào 
Động là Như Tịnh. Sau bốn năm ở Trung Quốc, được 
Như Tịnh ấn chứng và truyền pháp, ông trở về Nhật 
lập chùa Vĩnh Bình ở Echizen (Eukui ngày nay) và 
thành tổ tông Tào Động, một trong những tông phái 
Thiển lớn mạnh nhất ở Nhật Bản. 

Ngoài tuyệt tác “Chánh Pháp Nhãn Tạng”, Đạo 
Nguyên còn viết “Vĩnh Bình Thanh Quy” chỉ dạy cặn 
kế đệ tử nếp sống tu hành trong đại chúng. Điển Tọa 
Giáo Huấn là bài đầu trong tuyển tập này, và đã trở 
thành nổi tiếng có giá trị vượt thời gian và không gian, 


6 Đạo Nguyên Hy Huyền 


hàm chứa đạo lý không phải chỉ trong những việc bếp 
núc mà ngay cả trong sinh hoạt đời thường. 

Từ thời xa xưa, trong những tự viện Phật giáo, 
thường thiết lập sáu ban để trông nom những công 
việc của tự viện. Chư tăng phụ trách các ban đó đều là 
đệ tử của Phật và hướng dẫn đại chúng trong những 
Phật sự. Một trong những viên chức trong ban là điển 
tọa, người phụ trách công việc nấu nướng bữa ăn cho 
đại chúng. 

Trong Thiển Uyển Thanh Quy (do đại sư 
Trường Lô Tông Giác biên soạn vào năm 1102-1103) 
có viết rằng: “VỊ điển tọa (trưởng ban trai phạn) có 
trách nhiệm phục vụ những bữa ăn cho chúng tăng 
trong chùa.” 

Từ ngàn xưa, công việc này thường được đảm 
nhiệm bởi những bậc thây có đạo tâm và những vị 
phát Bồ-đề tâm rộng lớn. Việc tu tập này cần tinh tấn 
nỗ lực. Nếu người nào được giao cho trách vụ này mà 
không có tinh thân như thế thì sẽ phải chịu đựng rất 
nhiều khó nhọc không cần thiết mà không được lợi 
lạc gì trên con đường học Đạo. 

Thiền Uyển Thanh Quy cũng nói rằng: “Hãy 
đặt tâm tỉnh giác của mình vào công việc, cố gắng 
thường xuyên thay đổi những món ăn khác nhau cho 
thích hợp với nhu cầu và tình thế, để giúp cho đại 
chúng tu tập thân tâm mà ít bị chướng ngại nhất.” 

Thời xưa, các đại sư, tổ sư như Quy Sơn Linh 
Hựu và Động Sơn Thủ Sơ đều từng là điển tọa hay 
phạn đầu. Tuy rằng công việc chỉ là nấu nướng sửa 


Giáo huấn điển tọa 7 


soạn bữa ăn, nhưng tỉnh thần khác hẳn người nấu bếp 
hay phụ bếp bình thường ngoài đời. 

Khi tôi ở Trung Hoa, những lúc rảnh rỗi tôi 
thường hay gần gũi với các vị tăng có nhiều năm kinh 
nghiệm làm việc trong các ban khác nhau trong chùa. 
Họ đạy tôi một ít những điều họ học hỏi trong công 
việc. Những øì họ nói chắc hẳn là cốt tủy lời dạy được 
truyền trao từ đời này qua đời khác của chư Phật và 
Tổ đã giác ngộ. Chúng ta phải học tập kỹ càng Thiền 
Uyển Thanh Quy để hiểu những trách nhiệm của một 
vị điển tọa, và hơn nữa phải lắng nghe những lời nói 
chỉ tiết của các vị thây đã làm công tác này. 

Bây giờ tôi sẽ bắt đầu công việc của vị điển tọa 
bao gồm trong một ngày một đêm. Sau bữa ăn trưa, 
vị điển tọa phải đi đến ban quản lý chùa để lấy gạo, 
rau cùng những gia vị cần thiết cho bữa ăn sáng và 
ăn trưa ngày mai. Có đủ thực phẩm trong tay rồi, vị 
điển tọa phải vận dụng cẩn thận như chăm lo tròng 
mắt mình vậy. Thiền sư Bảo Ninh Nhân Dũng đã nói 
rằng: “Sử dụng tài sản sở hữu chung của chùa phải cẩn 
trọng như chăm sóc đôi mắt mình vậy.” Vị điển tọa 
phải vận dụng tất cả những thực phẩm có được một 
cách trân quý, như là sẽ nấu cho vua vậy. Những thực 
phẩm đã nấu hoặc chưa nấu đều phải được chăm sóc 
như nhau. 

Sau đó, toàn ban điển tọa sẽ hội nhau trong bếp 
và quyết định sẽ nấu món ăn gì cho ngày hôm sau, ví 
dụ như nấu món cháo loại gì, loại rau nào và dùng gia 
vị nào. Trong Thiền Uyển Thanh Quy nói rằng: “Khi 


ổ Đạo Nguyên Hy Huyền 


đã quyết định số lượng thực phẩm và bao nhiêu món 
ăn cho bữa ăn sáng và trưa mai, vị điển tọa phải đến 
tham khảo với những vị tăng viên chức các ban khác 
trong chùa'. 

Sau khi chọn món ăn rồi, dán thực đơn lên 
bảng trước phòng của sư trụ trì, cũng như ở trước 
Pháp đường” 

Khi việc làm này đã xong thì có thể bắt đầu sửa 
soạn cho bữa ăn sáng ngày mai. Không được để cho 
người khác làm những việc vo gạo, lặt rau, mà chính 
mình phải làm việc ấy với đôi bàn tay của mình. Đặt 
hết sự chú tâm vào công việc, chỉ để mắt đến khi cần 
thiết. Đừng tán tâm hay quá chú mục chìm mất trong 
một phương diện mà bỏ qua những phương diện 
khác. Đừng bỏ lỡ một giọt công đức nào trong đại 
dương công đức (bằng cách giao phó công việc cho 
người khác). Nên tu dưỡng tinh thần phấn đấu bồi 
đắp ngọn núi thiện căn. 

Cũng trong Thiền Uyển Thanh Quy có nói 
rằng: “Nếu bữa ăn không có sự hài hòa của sáu gia vị 
và ba đức tính”, thì vị điển tọa đó đã không thực sự 
phục vụ đại chúng” 

Khi đãi gạo, hãy cẩn thận nhặt bỏ những hạt 
sạn, khi nhặt sạn hãy cẩn thận đừng để mất một hạt 
gạo nào. Nhìn gạo cũng phải thấy sạn; nhìn sạn cũng 
phải thấy gạo. Hãy xem xét cẩn thận cả hai. Rồi thì ba 
Sân bạn ð giàn là ban tổng quản lý, thư ký, thủ bổn, hành 

chánh, điển tọa, và bảo trì. 


? Sáu gia vị là đắng, chua, ngọt, mặn, nhạt và cay. Ba đức tính là 
khinh an, tịnh khiết, đúng như pháp. 


Giáo huấn điển tọa ọ 


đức sẽ phối hợp hài hòa với sáu vị một cách tự nhiên. 

Tuyết Phong Nghĩa Tồn có lần đã làm điển tọa 
trong chùa của Động Sơn Lương Giới. Một ngày nọ, 
Tuyết Phong đang vo gạo thì Động Sơn tình cờ đi 
ngang qua, hỏi rằng: “Đãi cát bỏ gạo hay đãi gạo bỏ 
cát?” 

Tuyết Phong trả lời: “Đãi bỏ cả cát lẫn gạo.” 

Động Sơn hỏi tiếp: “Ihế thì đại chúng lấy gì 
ăn?” 

Đáp lại, Tuyết Phong liền lật úp thau đãi gạo. 

Động Sơn bảo: “Nhân duyên của ông không 
thích hợp ở đây, ông nên đi tìm một vị thầy khác.” 

Cũng như vậy, từ xa xưa tới nay những bậc đại 
sư trên đường tu tập đều làm công tác của mình với 
chính đôi bàn tay của mình. Thế sao ngày nay những 
người tu non nớt như chúng ta lại lơ là trong việc tu 
tập! Cổ đức có nói: “Tu tập tâm đối với người điển 
tọa được thể hiện qua sự xăn tay áo lên làm việc.” 

Để đừng hao mất một hột gạo nào khi đãi sạn, 
chúng ta hãy cẩn thận với đôi bàn tay của chính mình. 
Thiền Uyển Thanh Quy có nói: “Hãy chánh niệm khi 
sửa soạn món ăn, xem xét mọi khía cạnh, tất nhiên 
mọi sự sẽ tốt đẹp.” 

Đừng phí phạm đổ đi nước vo gạo. Thời xưa 
người ta thường dùng một cái khăn để chắt lọc nước 
3 Trong câu chuyện này, gạo và sạn có ý nghĩa tượng trưng cho 

niệm thiện và niệm ác, hay trí tuệ giác ngộ đối với mê lầm sỉ 
ái. Sau Tuyết Phong qua tu học với Đức Sơn là vị thiền sư nổi 
tiếng với thủ thuật kỳ đặc. 


10 Đạo Nguyên Hy Huyền 


vo gạo. Vo gạo xong rồi, đổ nước vo gạo đã chất lọc 
vào nồi nấu. Cẩn thận đừng để cho con chuột nào rơi 
vào đó. Trong mọi trường hợp, đừng cho phép bất cứ 
một người nào đi ngang qua bếp được thọc tay vào 
hay nhòm ngó vào nồi cơm. 

Hãy chuẩn bị rau cho bữa ăn sáng hôm sau, 
đồng thời dọn dẹp cơm và canh còn dư lại trong bữa 
ăn trưa hôm nay. Kỹ lưỡng rửa sạch sẽ nồi cơm và nồi 
canh cùng với các đồ dụng cụ khác. 

Những món đồ cần để trên cao hãy để lên cao, 
và những đồ nên để dưới thấp thì cho xuống thấp. 

Như vậy trên cao hay dưới thấp, tất cả các thứ 
đều ở trong vị trí thích hợp vững vàng'. 

Rửa sạch đũa, vá và tất cả những dụng cụ khác, 
vận dụng chúng một cách cẩn trọng, vô phân biệt và 
tỉnh giác, xong tất cả đều được cất đi gọn gàng vào 
chỗ cũ. Hãy chú tâm vào công việc và đừng quăng 
liệng đồ đạc cẩu thả chung quanh. 

Dọn đẹp xong, bắt đầu sửa soạn cho bữa ăn trưa 
của ngày hôm sau. Trước hết, kiểm soát lại xem có 
con sâu nào, hay có hạt đậu, hạt sạn nào ở trong gạo, 
nếu có, hãy cẩn thận nhặt ra. 


* Trong đoạn này, Đạo Nguyên có ý nhắc đến câu chuyện của 
Quy Sơn và Ngưỡng Sơn. Một hôm hai người đi ra canh tác 
ruộng lúa. Ngưỡng Sơn nói: “Ở dưới này trông thấp quá, còn 
chỗ kia lại cao quá nhỉ?” Quy Sơn trả lời: “Mình có thể định 
lượng mức cao thấp qua mực nước được.” Ngưỡng Sơn đáp: 
“Bạch thầy, mình không thể tùy thuộc vào mực nước mà đặt 
tiêu chuẩn được. Chỗ nào cao thì tự nó ở trên cao, còn chỗ nào 
thấp thì tự nó ở dưới thấp.” 


Giáo huấn điển tọa 1 


Trong khi chọn gạo và rau để nấu, những người 
trong ban trai phạn phải đọc một bài kinh cầu nguyện 
vị thần bếp (ông Táo), rồi bắt đầu sửa soạn vật liệu 
cho những món ăn và canh, rửa sạch tất cả mọi thứ 
thật kỹ càng để không còn một chút đất dơ hay sâu 
bọ nào sót lại. 

Khi nhận thực phẩm từ ban quản lý chùa, vị 
điển tọa không bao giờ nên phàn nàn hay thất vọng 
về số lượng hay phẩm chất của thực phẩm đã lãnh, và 
phải luôn luôn vận dụng chúng thật cẩn thận và thật 
chú tâm. Không có gì tệ xấu hơn là càm ràm món thực 
phẩm này quá ít hay quá nhiều, món kia không tốt, 
không ngon. 

Ngày cũng như đêm, hãy tu tập để tiếp nhận 
trong tâm những gì đến và đi. Hãy để tâm và công 
việc cùng hòa chung sinh hoạt như một tổng thể. 

Trước nửa đêm hãy sắp đặt sẵn công việc cho 
ngày hôm sau; sau nửa đêm hãy bắt đầu sửa soạn nấu 
nướng bữa ăn sáng. Sau bữa ăn sáng, rửa những nồi 
nấu và nấu cơm canh cho bữa ăn trưa. Khi vo gạo và 
đong nước nấu cơm, vị điển tọa nên có mặt ở nơi vo 
gạo. 

Hãy mở mắt sáng, đừng để một hột gạo nào bị 
phí phạm. Rửa gạo thật kỹ càng, rồi cho vào nồi nhóm 
lửa nấu. Cổ đức có nói: “Hãy xem nồi cơm như đầu 
của mình; xem nước nấu như máu của mình vậy.” 

Bới cơm vào thố tre khi mùa hè, vào thố gỗ khi 
mùa đông, rồi để lên bàn. Hãy nấu cơm canh đồng 
thời với các món ăn khác. 


12 Đạo Nguyên Hy Huyền 


Vị điển tọa phải có mặt và đích thân trông nom 
cơm canh trong khi nấu nướng. Phải làm đúng như 
vậy dù làm việc một mình hay có người phụ nấu hay 
trông coi củi lửa. Gần đây, trong phần lớn các thiền 
viện đã giao người cho nấu cơm và nấu canh riêng. 
Cho dù như thế vị điển tọa phải nhớ những người phụ 
giúp này làm việc dưới quyền vị phạn đầu và không 
phải chịu trách nhiệm trong công tác này. Thời xưa, 
vị điển tọa hoàn toàn làm việc một mình, không có 
ai giúp đỡ. 

Trong khi nấu bếp, đừng bao giờ nhìn những 
thứ gia vị với định kiến phàm tình, hoặc với những 
cảm xúc riêng tư. Hãy tâm niệm rằng từ một nơi cỏ 
đại mà một ngôi chùa nguy nga có thể được dựng lên, 
từ những hoạt động nhỏ nhặt như hạt bụi mà bánh xe 
chánh pháp có thể được lưu chuyển. Nếu chỉ có rau 
cỏ rẻ tiền đạm bạc để nấu canh, cũng đừng có khinh 
thường hoặc không ưa thích. Nếu có những món gia 
vị thượng hạng để nấu một món đặc biệt, cũng đừng 
vui thích. Không yêu thích tham đắm bữa ăn ngon, 
cũng không ghét bỏ từ chối bữa ăn đạm bạc. Đừng 
lơ đếnh và cẩu thả với những thực phẩm có vẻ tầm 
thường, và cũng đừng không làm việc nhiệt tình khi 
có những vật liệu tốt. Nên có thái độ không lệ thuộc 
vào phẩm chất của phẩm vật nấu nướng. 

Một người để tâm bị lung lạc với chất lượng của 
phẩm vật, hoặc thay đổi cách nói chuyện hay thái độ 
tùy theo tướng mạo hay địa vị của người đối diện thì 
không phải là một đạo nhân đích thực. Với sự quyết 
tâm và tất cả tinh thân của mình, hãy vượt qua sự 


Giáo huấn điển tọa 13 


tinh luyện của những vị tổ ngày xưa, và hãy tỉ mỉ hơn 
cả những người đã đi trước. Làm thế nào thực hành 
nguyện vọng suốt đời của mình trong khi hòa hợp với 
Đạo? 

Nếu những bậc thầy trong quá khứ đã nấu được 
một món cháo bình dị chỉ với chút ít rau cỏ, ta phải cố 
gắng để có một nồi cháo ngon cũng với chút ít vật liệu 
như thế. Điều này quả thật rất khó làm. 

Trong những việc khác, còn có sự khác biệt 
lớn lao giữa các thời đại ngày xưa và ngày nay, vì vậy 
ước nguyện muốn được sánh vai với các bậc cổ đức 
không phải là việc đơn giản. Tuy nhiên, nếu thận 
trọng trong từng động tác và tinh tấn tu hành trong 
mọi hành động, không có lý do gì mà chúng ta không 
thể đứng ngang hàng với chư cổ đức. Chúng ta phải 
phát nguyện cho lý tưởng cao tột nhất mà không có 
thái độ cao ngạo. 

Những điều này là những điều tự nhiên, nhưng 
thường thường chúng ta không thấy rõ được vì chúng 
ta luôn luôn ở trong tình trạng “tâm viên ý mã” không 
làm chủ được tâm ý. Nếu chúng ta có thể lui một 
bước, phản quán tâm viên ý mã đó, tâm chúng ta và 
công việc sẽ là một. Làm như vậy là ta đã chuyển được 
sự việc trong khi đang bị sự việc chuyển. Cái thiết yếu 
là phải thấy một cách sáng suốt và hài hòa thân tâm 
mình với công việc, và không để lạc mất chân lý tuyệt 
đối cũng như thực tế tương đối. 

Hãy vận dụng dù một lá rau một cách nào đó để 
biểu hiện được Phật thân, và nhân đó tánh Phật cũng 


14 Đạo Nguyên Hy Huyền 


được hiển lộ qua lá rau. Đó là năng lực không thể nắm 
bắt với lý trí. Năng lực này ứng hóa tự tại trong mỗi 
hoàn cảnh một cách tự nhiên nhất. Đồng thời, năng 
lực đó cũng vận dụng vào đời sống chúng ta để soi 
sáng và trấn tĩnh những hoạt động và làm lợi lạc cho 
chúng sanh. 

Sau khi đã sửa soạn xong toàn bộ bữa ăn, hãy 
đọn rửa sạch sẽ rồi xếp tất cả lại đâu vào đấy theo chỗ 
cũ. Khi tiếng chuông hay tiếng trống báo hiệu đánh 
lên, buổi sáng cũng như buổi tối, phải bảo đảm không 
bỏ lỡ thời tọa thiền cũng như thời pháp thoại của 
thây. 

Khi trở về phòng, hãy nhắm mắt lại và đếm 
nhẩm số người hiện diện trong tăng đường. Đừng 
quên những sư huynh lớn tuổi hoặc đã về hưu, kể cả 
những vị ngụ phòng riêng. Cộng thêm những người 
đang nằm ở bệnh xá hoặc những vị lớn tuổi khác. 
Tính luôn những vị mới đến hay đang đi nghỉ phép, 
dù chưa nhập chúng hẳn. 

Và cuối cùng, những vị ngụ các chi nhánh thuộc 
tự viện cũng phải thêm vào. Nếu có điều gì thắc mắc 
hay nghi ngờ, hãy kiểm chứng lại với các vị trưởng ban 
hoặc những người phụ trách các phòng ốc. 

Khi đã biết con số đích xác rồi, hãy tính toán 
phải làm bao nhiêu thức ăn. Cần đến bao nhiêu hạt 
gạo thì nấu bấy nhiêu hạt gạo. Một hạt cơm có thể 
được chia làm hai, hay có khi ba, bốn phần; ngược lại, 
có khi một hạt cơm lại chỉ bằng nửa phần hay hai nửa, 
tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh mỗi lúc. Phải biết sự 


Giáo huấn điển tọa /Ð 


gia giảm số lượng của mỗi phần sẽ khiến tổng số thực 
phẩm khác nhau như thế nào. 
Khi ăn một hạt cơm Lô Lăng”, các ông là Quy 
Sơn. Thêm một hạt cơm, các ông có thể trở thành con 
trâu. Đôi khi con trâu ăn nuốt Quy Sơn, đôi khi Quy 
Sơn lại chăn trâu! 
Hãy suy ngẫm tất cả những việc này, rồi tính 
toán cho hợp lý. Kiểm tra lại tất cả mọi thứ, và khi 
đã nắm vững mọi chỉ tiết rồi thì sẵn sàng điều động 
mọi người trong bếp theo như đã định. Thực hành 
như vậy, ngày qua ngày, tùy duyên mà ứng phó công 
việc, xem trâu và Quy Sơn như một tuy tướng thấy 
hiện như hai (tánh bất nhị); trong đời sống hàng ngày, 
đừng bao giờ quên điều đó. 
Khi có ai đến chùa muốn cúng dường tiền bạc 
cho thực phẩm của chư tăng, hãy tham khảo với các 
trưởng ban khác trong vấn đề dùng tiền đó như thế 
nào. Đây đã trở thành một tập quán trong cộng đồng 
Phật giáo từ bao thế hệ nay. 
Còn nếu có những phẩm vật khác cúng dường 
có thể đem chia ra được, cũng phải tham khảo với 
các trưởng ban khác. Nói cách khác, không nên lạm 
quyền vào lãnh vực của những trưởng ban khác mà 
Š Một vị tăng hỏi Thiền sư Hành Tư ở Thanh Nguyên: “Thế nào 
là tỉnh yếu Phật pháp?” Thiền sư hỏi lại: “Giá gạo ở Lô Lăng 
như thế nào?” 

Qui Sơn Linh Hựu một hôm thượng đường bảo đại chúng: “Sau 
khi lão tăng trăm tuổi sẽ trở thành một con trâu dưới núi, hông 
bên trái có đề chữ “Quy Sơn tăng Linh Hựu”. Gọi ta là Quy 


Sơn tăng thì thấy đó là con trâu. Còn nếu gọi ta là con trâu, lại 
thấy đó là Quy Sơn tăng. Vậy gọi thế nào mới đúng?” 


l6 Đạo Nguyên Hy Huyền 


tùy tiện quyết định những việc ngoài thẩm quyền của 
mình. 

Khi thức ăn đã nấu xong và sẵn sàng bày sẵn 
trong khay để đem ra, buổi sáng cũng như buổi trưa, 
mặc áo cà-sa vào, trải tọa cụ xuống, thắp hương rồi lạy 
chín lạy hướng về tăng đường. Xong xuôi, đem đồ ăn 
vào tăng đường. 

Nguyên ngày và nguyên đêm, vị điển tọa phải 
sắp xếp và chuẩn bị bửa ăn, không lãng phí một giây 
phút nào. Nếu để hết tâm sức vào công việc của mình 
trong mọi hoàn cảnh, thì hai cái hoạt động và phương 
pháp mà công việc được hoàn thành sẽ tự nhiên phát 
triển hạt giống Bồ-đề. Chỉ cần chức vụ của vị điển tọa 
được làm tròn thì mọi người sẽ được tu tập một cách 
vững vàng. 

Tuy rằng Phật Pháp đã được truyền vào Nhật 
Bản mấy trăm năm nay, nhưng chưa ai viết về công 
việc nấu và phục vụ bữa ăn cho tăng chúng như một 
biểu hiện sống thực của pháp Phật, cũng không có 
một vị thầy nào dạy về những việc này, đừng nói đến 
những chỉ tiết như phải lạy chín lạy trước khi đem 
món ăn lên. 

Cách thực hành tu tập như vậy chưa bao giờ 
được người xứ Nhật Bản này để ý đến, vì thế, người ta 
ăn mà không biết gì đến công phu sửa soạn bữa ăn đó 
như thế nào, chẳng khác gì những con vật. Thật đáng 
tiếc, tôi cảm thấy buồn lòng khi nghĩ đến điều đó. Tại 
sao nó có thể như vậy? 


Khi tôi ở núi Thiên Đồng, có một vị tăng tên 


Giáo huấn điển tọa 17 


là Lu từ Qingyuan Fu làm công việc phạn đầu. Một 
hôm, sau bữa ăn trưa, khi đang đi bộ dọc hành lang 
phía đông đến một điện khác trong tự viện, tôi thấy 
Lu đang phơi nấm trong nắng trước cửa Phật điện. 
Ông ta cầm một cái gậy tre trong tay, nhưng không 
có đội mũ gì cả. Ánh nắng mặt trời gay gắt tỏa xuống 
những viên gạch trên lối đi, khiến những bước chân 
nóng bỏng. Lu đang làm việc tận tình và đã ướt đẫm 
mồ hôi. 

Tôi thấy công việc này nặng nhọc cho ông quá. 
Lưng ông còng xuống như cái cung, và đôi lông mày 
trắng xóa như lông hạc vậy. Tôi đến gần, hỏi ông bao 
nhiêu tuổi. Ông trả lời rằng ông đã sáu mươi tám tuổi 
rồi. Tôi hỏi tiếp: “Sao ông không có người nào phụ 
làm việc này?” 

Ông nói: “Những người khác không phải là 


IS.) 


tÔI. 

“Thầy nói đúng) tôi bạch, “Theo như tôi thấy 
thì đây cũng là một cách tu tập của ngài. Nhưng tại 
sao ngài phải làm việc cực nhọc trong trời nắng gắt 
như vậy làm gì?” 

Ông trả lời: “Nếu không làm bây giờ, thì làm 
lúc nào?” 

Tôi không còn nói được gì nữa. Khi tiếp tục 
đoạn đường đi trên hành lang, tôi chợt nhận ra ý 
nghĩa quan trọng của công việc điển tọa. 

Tôi đến Trung Quốc vào tháng tư năm 1223, 
nhưng vì chưa được lên bộ ngay, tôi phải ở lại trên 


18 Đạo Nguyên Hy Huyền 


tàu trong hải cảng NÑingbo. Một ngày vào tháng năm, 
trong khi đang nói chuyện với vị thuyền trưởng, một 
vị sư già khoảng sáu mươi tuổi bước lên tàu mua nấm 
từ những thương gia Nhật Bản. Tôi mời ông ấy uống 
trà và hỏi ông đến từ đâu. Ông nói ông là điển tọa ở 
chùa trên núi A-dục Vương, và thêm rằng: 

“Tôi xuất thân từ Xishu, mặc dù tôi đã bỏ xứ 
đi hơn bốn mươi năm nay rồi. Bây giờ tôi sáu mươi 
mốt tuổi và đã tu ở vài thiền viện ở xứ này. Khi đại sư 
Daodquan trở thành viện trưởng trụ trì ở chùa Guyun 
trên núi A-dục Vương, tôi đến đấy tham học nhưng vì 
thiếu căn cơ nên lãng phí thời gian mà chẳng thụ đắc 
được bao nhiêu. 

May sao, tôi được chỉ định làm điển tọa năm 
ngoái, khi khóa kiết hạ vừa chấm dứt. Ngày mai là 
mồng năm tháng năm (lễ Đoan Ngọ), nhưng tôi 
không có món gì đặc biệt để cúng dường chư tăng, 
nên tôi nghĩ mình hãy nấu một món mì ngon, nhưng 
ở chùa không có nấm, nên tôi đến đây để mua một 
l§.. 

“Thây rời núi A-dục Vương lúc nào?” Tôi hỏi. 

“Sau bữa ăn trưa.” 

“Từ đây đến đó bao xa?” 

“Khoảng mười bốn dặm” 

“Khi nào thây định trở về chùa?” 

“Ngay sau khi tôi mua nấm xong.” 

Tôi nói, “Hôm nay thật là duyên may cho tôi 
được gặp và nói chuyện với thầy như thế này. Nếu có 


Giáo huấn điển tọa 79 


thể, xin mời thầy ở lại cho tôi được cúng dường bữa 
ăn. 

“Thật tiếc quá, tôi không thể ở lại bây giờ được. 
Nếu tôi không có ở chùa để sửa soạn bữa ăn ngày mai, 
mọi sự sẽ không được tốt đâu.” 

“Nhưng chắc chắn là một ngôi chùa lớn như 
A-dục Vương phải có người có thể sửa soạn bữa ăn 
chứ? Nếu ngài không có ở đó, họ cũng không bị trở 
ngại gì, phải không?” 

“Tôi đã được giao cho nhiệm vụ đó ở số tuổi 
này. Nói đúng ra, đó là công việc của một người già. 
Làm sao tôi có thể giao cho người khác việc chính tôi 
phải làm được? Hơn nữa, khi rời chùa tôi không xin 
phép đi qua đêm” 

“Nhưng tại sao, ở tuổi này thầy lại phải làm công 
việc nặng nhọc của một điển tọa? Sao không thực tập 
tọa thiền hay tham khán những công án của các vị đại 
sư ngày xưa? Làm công việc điển tọa này có ích lợi gì 
không?” 

VỊ sư phá lên cười, nói rằng, “Ông bạn nước 
ngoài ơi! Ông chưa thực sự hiểu được thế nào là tu 
cũng như chữ nghĩa của các vị Tổ ngày xưa.” 

Nghe vậy, tôi lấy làm xấu hổ và ngạc nhiên. Tôi 
hỏi, “Cái gì là tu? Cái gì là chữ nghĩa?” 

Ông trả lời, “Hãy nghiền ngẫm thẩm thấu câu 
hỏi đó, bạn sẽ tìm được Đạo.” 

Lúc ấy, tôi không hiểu được ý nghĩa lời ông nói, 
nên vị sư bảo, “Nếu ông bạn không hiểu, hôm nào đến 


20 Đạo Nguyên Hy Huyền 


núi A-dục Vương thăm tôi, chúng ta sẽ nói chuyện về 
ý nghĩa của chữ nghĩa” Nói xong rồi, ông đứng lên, 
“Trời sắp tối rồi, tôi phải về ngay bây giờ.” Rồi ông đi. 

Tháng bảy năm đó, tôi đang ở núi Thiên Đồng 
thì vị điển tọa chùa ở núi A-dục Vương đến thăm tôi. 
Ông nói rằng, “Sau khóa kiết hạ này tôi sẽ về hưu 
không làm công việc điển tọa nữa và sẽ trở về quê. 
Nghe một vị tăng bạn nói ông đang ở đây, tôi đến 
thăm ông xem lúc này như thế nào.” 

Tôi vui mừng đón tiếp ông, mời uống trà rồi 
đàm đạo. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện, sau cùng nói 
đến câu chuyện hôm trước về chữ nghĩa và tu, vị sư 
nói. 

“Nếu muốn hiểu chữ nghĩa ông phải biết nhìn 
thẳng vào chữ nghĩa để biết đó là gì, nếu muốn tu Đạo 
ông phải hiểu tu là gì” 

Tôi lại hỏi ông, “Cái gì là chữ nghĩa?” 

“Một, hai, ba, bốn, năm”. Ông trả lời. 

“Thế nào là tu?” 

“Hiện cùng khắp, không che dấu ở đâu cả.” 

Tuy rằng chúng tôi còn nói nhiều điều nữa 
nhưng tôi không muốn đề cập đến ở đây. Quả thực 
những điều tôi hiểu biết về chữ nghĩa và tu tập phần 
lớn là nhờ vị điển tọa này đã khai thị cho. Khi tôi kể lại 
cho vị thầy đã quá cố của tôi là Minh Toàn câu chuyện 
này, ngài rất vui mừng. 

Sau này, tôi tìm thấy một bài kệ mà thiền sư 
Tuyết Đậu đã viết cho đệ tử của ngài: 


Giáo huấn điển tọa 21 


Một, bảy, ba, năm. 

Chân lý tìm cầu không thể nắm bắt được. 

Trong trời đêm, 

Trăng sáng chiếu khắp trên đại dương. 

Trân bảo hắc long hiện trên từng ngọn sóng 

Tìm trăng ở đâu, 

Ở ngay đây, trong ngọn sóng này 

Và ngọn sóng tới. 

Tôi chợt nhận ra điều vị điển tọa đã nói cũng 
trùng hợp với những gì Tuyết Đậu muốn nói đến 
trong bài kệ này. Tôi càng nhận rõ hơn là vị điển tọa 
ấy đã thực sự sống được với Đạo. 

Trước đây tôi biết một, hai, ba, bốn, năm; bây 
giờ tôi biết được sáu, bảy, tám, chín, mười. Các người 
tu học Phật bây giờ cũng như về sau phải hiểu được sự 
tu và ý nghĩa của chữ nghĩa từ mặt này qua mặt kia. 

Hãy tinh tấn nõ lực, bạn sẽ hiểu được ý Thiền 
vượt ngoài chữ nghĩa luận bàn. Nếu không, sẽ có thể 
bị dẫn sai lạc theo tà kiến mà không thể làm được thiện 
hảo công việc nấu ăn phục vụ cho đại chúng được. 

Những câu chuyện về các bậc cao tăng đã từng 
làm điển tọa như Quy Sơn và Động Sơn đã được 
truyền lại từ nhiều thế hệ từ xưa tới nay. Ngoài hai vị 
ở chùa núi Thiên Đồng và A-dục Vương tôi đã được 
gặp và nói chuyện với nhiều vị điển tọa trong các chùa 
khác. Nếu xét kỹ những câu chuyện này ta có thể thấy 
được đây là sự tu hành chân chính theo đúng Pháp, 
và có thể hiểu được ý nghĩa của chữ nghĩa cũng như 
bản chất của sự tu hành. Thực sự ra, làm việc điển tọa 


22 Đạo Nguyên Hy Huyền 


chính là sự tu hành của một vị Phật, không lấy gì so 
sánh được. Ngay cả những vị đã lên chức trụ trì rồi 
cũng vẫn phải giữ lối tu như vậy. 


* 


Giáo huấn điển tọa 23 


Trong Thiền Uyển Thanh Quy có nói như sau: 
“Hãy sửa soạn mỗi bữa ăn thật chu đáo cho đầy đủ. 
Đừng thiếu sót trong tứ sự cúng dường (cơm, áo, 
giường, thuốc). Đức Phật đáng lẽ đã sống tới 100 tuổi, 
nhưng Ngài đã nhập Niết Bàn vào tuổi 80, nhường lại 
20 năm cho những đệ tử của Ngài. Ơn phước đó vẫn 
còn trải đến cho chúng ta tới ngày nay, chỉ cần tiếp 
được một tia hào quang trí tuệ tỏa chiếu từ giữa đôi 
lông mày của Ngài cũng khiến chúng ta được hưởng 
công đức vô lượng” Sách lại nói tiếp: “Hãy nghĩ cách 
làm sao phục vụ đại chúng thật toàn hảo mà không sợ 
bị túng thiếu. Nếu tâm vô lượng, sẽ được phúc đức vô 
lượng” Vị trụ trì phải phục vụ đại chúng với một thái 
độ như vậy. 

Trong khi sửa soạn thức ăn, điều thiết yếu là 
phải chân thành và tôn trọng những vật liệu, không 
phân biệt ngon hay đở. Hãy nhìn gương của bà lão 
đã cúng dường Đức Thế Tôn nước rửa gạo và được 
phước đức lớn trong đời sau. Hãy nhớ đến hành động 
của vua A-dục, lúc hấp hối trên giường đã cúng dường 
một nửa quả soài đến một ngôi chùa, và nhờ công đức 
ấy đã nhập được Niết Bàn. 

Một cúng dường nhỏ nhặt nhất với tâm thành 
cũng là một duyên lành trên con đường Phật đạo hơn 
là cúng dường những tài vật lớn lao mà tâm không 
chân thành. Chúng sanh phải biết tu như vậy. 

Một món ăn ngon đầy những vật liệu bổ dưỡng 
không hẳn là tốt hơn một món cháo với những rau cỏ 
đạm bạc. Khi lặt những món rau tầm thường, hãy làm 


24 Đạo Nguyên Hy Huyền 


với hết tâm ý, với một tâm trong sáng, không cân nhắc 
gì đến chất lượng y như là đang sửa soạn một buổi 
tiệc linh đình vậy. Những giòng sông từ khắp nơi chảy 
về đại dương sẽ nhập một và chỉ còn một vị chung 
của biển. Cũng vậy, khi tất cả chúng tăng nhập vào 
biển pháp lớn thanh tịnh thì chỉ còn một vị của giác 
ngộ. Khi tu tập làm nảy mầm chí nguyện muốn sống 
đạo, cũng như hành trì Phật pháp, vị ngon và vị không 
ngon là một, chứ không phải hai. Người xưa có câu: 
“Miệng người tu như lò lửa” ” Hãy nhớ kỹ như vậy. 
Cũng vậy, hãy nhớ rằng một món rau thô sơ có 
thể tạo sức mạnh trong sự tu tập, và nuôi dưỡng khát 
vọng sống Đạo. Đừng bao giờ ghét những vật liệu đạm 
bạc. Là một vị thầy giảng pháp cho trời và người phải 
biết tận dụng bất cứ thứ rau gì đang có trong tay. 
Cũng vậy, đừng phán đoán những vị sư nào 
đáng kính hay không đáng kính, cũng đừng để ý xem 
người nào tu lâu hay mới tu. Tự mình còn chưa đứng 
vững, làm sao có thể phán đoán người khác vững hay 
không? Xét đoán người khác trong cái thiên kiến hạn 


7 Câu nói này trích từ Soei-shu, một bản văn của tông Thiên 
Thai mà đầu tiên Đạo Nguyên đã học tới. Trong bản văn đó, 
Katyayana Sonja nhận lời mời ăn tiệc với một vị vua. Tuy 
nhiên, vị vua này ngoài những món ngon vật lạ cũng dọn lên 
một ít món tầm thường. Katyayana Sonja chẳng tỏ vẻ vui thích 
gì khi ăn những món ngon, cũng không khó chịu gì khi ăn những 
món đở. Cuối cùng, nhà vua không nhịn nổi, hỏi Katyayana tại 
sao lại có thái độ như vậy. Katyayana trả lời, “Miệng của người 
tu giống như một lò lửa. Lò lửa khi đốt chẳng phân biệt đó là 
gỗ quý hay đống phân, miệng của người tu cũng vậy. Không 
nên phân biệt món ăn ngon hay dở, chúng ta phải hài lòng với 
những gì nhận được.” 


Giáo huấn điển tọa 25 


hẹp của chính mình, làm sao có thể thấy đúng được? 
Nếu mình dùng cái tiêu chuẩn không thích hợp để 
phán xét người khác, thì mình có thể sẽ thấy ưu điểm 
của họ là xấu và khuyết điểm là tốt. Đó là một sự sai 
lầm! 

Tuy rằng có khác biệt giữa những người tu trước 
và tu sau, giữa người thông minh nhiều và thông minh 
ít, nhưng tất cả đều là những thành viên đáng quý của 
tăng chúng. Một người có thể đã sai lầm trong quá khứ 
nhưng nay đã trở thành đúng trong khung cảnh hiện 
tại. Ai dám nói ai dại ai khôn? 

Thiền Uyển Thanh Quy nói rằng: “Dù khôn 
hay dại, một người đã tu hành là kho tàng của tất cả 
pháp giới chúng sanh.” Không để tâm chấp trước vào 
những định kiến về phải và trái là đang thực hành pháp 
tu để đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tuy 
đã có duyên may gặp được Phật pháp, nhưng chỉ cần 
một bước đi sai lầm trên phương diện này cũng có thể 
lạc hướng không thấy được Đạo. Tâm bình đẳng đó 
chính là cốt tủy trong sự tu hành của những vị tổ ngày 
xưa, và những vị phạn đầu của ngày mai sẽ nhận ra 
được tinh yếu đó khi để hết tâm ý vào công việc làm. 
Chúng ta phải luôn luôn bảo tồn thanh quy thiền viện 
do Đại sư Bá Trượng Hoài Hải đã soạn thảo trước 
đây. 


® Bá Trượng Thanh Qui là nội qui đầu tiên do tổ Bá Trượng 
(749-814) thiết lập để điều hành thiền viện ở Trung Hoa. 


26 Đạo Nguyên Hy Huyền 


Sau khi trở về Nhật Bản, tôi ngụ tại chùa Kiến 
Nhân trong khoảng hai năm. Ở đó cũng có ban điển 
tọa, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, không có ai thực 
sự làm công việc này. Vì họ không hiểu rằng công tác 
điển tọa chính là những hoạt dụng của một vị Phật, 
cho nên sẽ không ngạc nhiên nếu không ai có năng 
lực để làm tròn công việc này ở nơi đây. 

Tuy người này may mắn được làm điển tọa, 
nhưng vì ông chưa bao giờ được gặp một tấm gương 
sống của một vị điển tọa làm như Phật, nên ông chỉ 
lãng phí thời gian, phá vỡ những tiêu chuẩn tu hành 
một cách vô ý thức. Thật là đáng buồn. 

Tôi theo dõi sát những hoạt động của vị điển 
tọa ở đó. Ông ta không bao giờ thực sự làm việc sửa 
soạn nấu nướng cho những bữa ăn sáng và trưa, mà 
chỉ sai mấy người phụ việc vụng về, vừa vô trí, vừa 
vô tình, giao phó cho họ muốn làm gì thì làm, chẳng 
cần kiểm soát xem họ làm việc có đúng hay không, 
như thể là công việc xem xét bếp nước, vo gạo, lặt rau 
là đáng xấu hổ như liếc trộm vào phòng the của nữ 
giới bên láng giềng vậy. Ông chỉ loanh quanh trong 
phòng nằm chơi, hoặc chuyện trò với người khác, nếu 
không đọc sách hay tụng kinh. Chưa bao giờ tôi thấy 
ông đến gần một nồi cháo, đừng nói chị đến việc đi 
mua những vật phẩm cần thiết hay soạn thảo thực 
đơn cho chùa. Ông không biết rằng làm những việc 
đó chính là tu hành theo Phật đạo. Nghi thức mặc áo 
cà-sa vào lạy chín lạy trước khi dọn cơm ra cho đại 
chúng là điều ông không bao giờ tưởng tới được. Vì 


Giáo huấn điển tọa 27 


không hiểu được thực chất của công việc, ông không 
có tư chất để chỉ dạy lại cho những người đến sau, tuy 
rằng đó có thể là bổn phận chính thức của ông. Thật 
đáng tiếc vô cùng. 

Tuy một người có thể may mắn được chỉ định 
làm công việc điển tọa, nhưng nếu người ấy không 
có một đạo tâm, thì đó cũng giống như là leo lên núi 
châu báu hay đi xuống biển trân ngọc mà chẳng đem 
về được gì. Nhưng nếu chưa có được tâm Bồ-tát, mà 
gặp được một người tu hành chân chính, người ấy 
cũng có thể được khai thị để thấy được chánh đạo. 

Và dù cho không có gặp được một vị chân sư, 
nhưng có một tâm nguyện sâu xa muốn cầu đạo, chắc 
chắn người ấy sẽ có cơ duyên gặp được chánh pháp. 
Còn nếu cả hai điều kiện đó đều không có, làm sao có 
thể tu và sống đạo giác ngộ được? 

Trong nhiều thiển viện trên núi mà tôi đã đi 
qua ở Trung Quốc thời nhà Tống, những vị tăng trong 
mỗi ban chỉ được đảm nhiệm những việc trong ban 
đó trong vòng một năm, nhưng họ luôn luôn duy trì 
và biểu lộ thái độ của một người đứng đầu đại chúng 
và thực hành đúng cách tùy theo hoàn cảnh. 

Mỗi người đều thực hành từng giây từng phút 
những tiêu chuẩn sau: thứ nhất, làm lợi lạc cho người 
khác là lợi lạc cho chính mình; thứ hai, nỗ lực làm cho 
đại chúng được tốt đẹp hơn sẽ bảo tồn phẩm cách 
của chính mình; thứ ba, noi gương các vị hiền thánh 
tăng trong thời quá khứ để nối gót và vượt qua được 
các ngài. Hãy hiểu rõ như thế này: Người ngu thấy 


28 Đạo Nguyên Hy Huyền 


mình giống như một người nào đó; còn người trí thấy 
tất cả mọi người như mình. 

Cổ đức có câu: 

Hai phần ba cuộc đời đã ẳi qua 

Mà vẫn chưa tu để biết mình là ai 

Ngày tháng xoay vấn trong những điều ham muốn 

Để khi được gọi, không biết ngoảnh nhìn lại. 

Thật đáng tiếc! 

Như thế, ta thấy nếu không gặp được một chân 
sư, ta sẽ bị lôi cuốn theo những cảm xúc và tình cảm 
của mình. Đó cũng như câu chuyện tên lãng tử con 
nhà trưởng giả có của báu gia truyền trong tay mà 
phung phí đi (kinh Pháp Hoa). Cũng vậy, đã biết 
được công việc phạn đầu có lợi lạc thì không được 
làm lãng phí đi. 

Nhìn lại những bậc tiền bối đã làm công việc 
điển tọa trong tính thần thực hành đạo pháp, ta thấy 
cách họ làm việc đã thể hiện thật đúng với đạo hạnh 
của họ. 

Linh Hựu đã giác ngộ khi làm việc phạn đầu 
dưới trướng của Bá Trượng?. Câu chuyện ba cân gai 


= Qui Sơn Linh Hựu lúc còn làm phạn đầu trên núi Bá Trượng, 
một hôm đứng hầu thầy. Bá Trượng hỏi:““Ai?” 
Sư thưa: “Con, Linh Hựu.” 
Bá Trượng bảo: “Ngươi vạch trong lò xem có lửa chăng?” 
Sư vạch ra, bảo: “Không lửa.” 
Bá Trượng đứng dậy, đến vạch sâu trong lò được chút lửa, đưa 
lên chỉ cho Sư: “Ngươi bảo không, cái này là cái gì?” 
Qui Sơn nhân đấy phát ngộ, lễ tạ rồi trình lên thầy chỗ giải 
ngộ của mình. Bá Trượng bảo: “Đây mới chỉ là khúc rẽ, chưa 
phải con đường chính. Kinh nói: Muốn thấy tánh phải quán 


Giáo huấn điển tọa 29 


cũng xảy ra khi Động Sơn còn đang làm việc phạn 
đầu'°. Còn có điều gì quý hơn sự ngộ đạo, còn có lúc 
nào quý hơn lúc ngộ đạo? 

Nếu kể ra tỷ dụ của những tấm lòng thành cầu 
đạo thì không kể xiết, chẳng hạn như cậu bé đưa nắm 
cát ra cúng dường Phật, xem đó như một kho báu quý 
giá vô cùng, hay người vẽ hình Phật và kính cẩn tôn 
thờ hình ảnh đó, sau này được phước báo lớn. 

Những nhiệm vụ cũng như danh xưng “điển 
tọa” vãn chưa thay đổi từ trăm năm nay. 

Nếu thái độ và việc làm của vị điển tọa không 
có thay đổi, làm sao chúng ta có thể thất bại trong khi 
làm tròn nhiệm vụ của điển tọa, và ứng dụng đạo vào 
thực tế trước mắt như những người xưa? 

Khi đảm nhiệm những chức vụ ở chùa, dù là 
điển tọa, trưởng ban hoặc phụ tá, hãy cố gắng duy trì 
hỷ tâm và thái độ bình đẳng, với sự thận trọng của 
người phụ huynh. Hỷ tâm là tâm vui vẻ và biết ơn. 
Hãy nghĩ rằng nếu bạn có phước được sinh vào cõi 
trời, bạn sẽ quyến luyến ràng buộc trong những cảnh 


nhân duyên hiện thời, đến thời đốn ngộ giống như đang mê 
chợt tỉnh, như đang quên chợt nhớ, nếu quán cho rõ, thấy đó 
chính là mình chứ không phải gì khác từ ngoài vào. Tổ sư bảo: 
Ngộ rồi cũng như chưa ngộ, không tâm thì không thấy đắc 
pháp. Không có gì tạo tác trong thực tại. Cả thánh lẫn phàm 
nhân đều sống đời sống thực tại không thể so sánh được của 
mình như nhau. Trên căn bản, tất cả đều không có gì là khiếm 
khuyết cả. Trước sau gì, ta cũng vẫn là ta. Hãy để ý điều đó!” 

!° Động Sơn Thủ Sơ sống vào khoảng năm 807-869. Trong Bích 
Nham Lục, Công án Động Sơn Ba Cân Gai là công án thứ 12: 
Tăng hỏi Động Sơn Thủ Sơ: “Thế nào là Phật?” Động Sơn 
đáp: “Ba cân gai.” 


30 Đạo Nguyên Hy Huyền 


dục lạc đó, rồi không còn có thì giờ hay tâm trí đâu 
muốn tu để giác ngộ đạo Bồ-đề, lại càng không có cơ 
hội sửa soạn bữa ăn cúng dường Tam Bảo, bởi vì Tam 
Bảo (Phật Pháp Tăng) là cao quý không gì sánh bằng, 
kể cả những vị vua trong cõi trời người, kể cả Chuyển 
luân thánh vương"'. 

Thiền Uyển Thanh Quy viết: “Tăng là quý giá 
hơn hết thảy, vì họ sống một cuộc đời cao thượng 
vượt lên trên những vấn đề thế gian nhỏ mọn tầm 
thường” 

Chúng ta thật may mắn đã được sinh ra làm 
người, lại còn được giao nhiệm vụ nấu nướng cúng 
dường Tam Bảo. Chúng ta phải thành thực hoan hỷ 
và biết ơn điều đó. 

Chúng ta cũng phải quán lại xem nếu chúng ta 
sanh ra bị đọa vào một trong bốn ác đạo như địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh, hay A-tu-la, cuộc đời chúng ta sẽ 


khó khăn và bất hạnh biết bao. 


Chúng ta cũng nên nghĩ lại, nếu chúng ta sanh 
vào địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh thì sẽ ra sao. 


Chúng ta sẽ chịu nhiều khốn khổ nếu bị sanh 
vào tám cõi khó ”, và sẽ không có duyên may được tu 
tập với sức mạnh chung của tăng chúng, tuy là đầu óc 


!! Chuyển luân thánh vương, tên cha đức Phật Đại Thông Trí 
Thắng. Là vị Thánh vương vì pháp lý mà cai trị khắp hoàn 
cầu. Vua A Dục chính là một vị như vậy. 

12 Ngoài bốn ác đạo trên, sanh vào bốn cõi: không có Phật pháp, 
bị tàn tật, bị giam hãm trong thành kiến xã hội, trong thời Phật 
pháp bị tận diệt. 


Giáo huấn điển tọa 31 


chúng ta vẫn còn minh mãn để tu tập. 


Đừng nói gì đến việc được tự tay sửa soạn những 
bữa ăn cúng dường Tam Bảo. Thân và tâm chúng ta sẽ 
bị bó buộc trong sự hạn chế và khổ đau của những cõi 
này, và sẽ phải chịu đựng những dày vò và khổ đau. 


Vì vậy, chúng ta hãy vui mừng được sanh vào 
cuộc đời này, được tự do sử dụng thân này để cúng 
dường Tam Bảo. Hãy suy xét về vô số lượng việc có 
thể xảy ra trong cái vũ trụ không thời gian này, và hiểu 
rằng đây là một cơ hội tuyệt diệu và hiếm có. Công 
đức của một vị điển tọa sẽ không bao giờ sa sút. Tôi 
thành thực ước muốn rằng bạn dùng hết sức lực và 
tinh thần trong mọi kiếp - quá khứ, hiện tại, và tương 
lai - và dùng mỗi giây phút của mỗi ngày tu tập trong 
công việc của vị điển tọa, để gắn liền với Phật pháp. 
Nhìn mọi việc với tính thần như vậy gọi là tâm hoan 
hi. 

Việc làm công đức của một vị vua nhân từ rồi 
cũng nhanh chóng biến mất như bọt nước hay ánh 
đèn cầy trong gió. Thay vì làm một vị vua như vậy, sửa 
soạn bữa cơm và cúng dường lên Tam bảo có giá trị 
hơn nhiều đối với Phật pháp. 


“Tâm lão bà” hoặc là tâm cha mẹ là tâm luôn 
nghĩ đến Tam bảo, như cha mẹ nghĩ đến con. Cha mẹ 
nuôi con với tất cả tấm lòng, dù cho có nghèo khó 
thiếu thốn tới đâu chăng nữa. Cái tâm ấy chẳng ai 
thấu được, chỉ người làm cha mẹ mới hiểu được. Cha 
mẹ che chở con khỏi nóng khỏi lạnh trước khi nghĩ 


Đạo Nguyên Hy Huyền 


đến thân mình. 

Chỉ những người đã có tâm như vậy mới có thể 
hiểu được, và chỉ những ai có tính tình như vậy mới có 
thể hoàn toàn hiểu hết được. Đây là điều tối hậu khi 
làm cha mẹ. Cũng như vậy, khi vận dụng nước, gạo 
hay vật liệu khác, phải có lòng thương và chăm chút 
giống cha mẹ nuôi dạy con cái vậy. 


Đức Bổn sư Thích-ca Mâu-ni đã ban cho chúng 
ta hai mươi năm cuối cùng của cuộc đời Ngài để bảo 
vệ chúng ta qua được những ngày của thời mạt pháp 
này, đó không gì khác hơn là “lão tâm”. Đức Như Lai 
làm việc ấy chẳng phải cho ích lợi của chính mình mà 
hoàn toàn do lòng từ bi. 


“Đại tâm” là tâm như núi, vững chắc và công 
bình. Như biển, bao dung và độ lượng. Tâm này 
không có thành kiến, không chấp chặt hai bên. Chẳng 
cho một gram là nhẹ, cũng không thấy năm mươi cân 
là nặng. Tâm ấy không bị âm thanh xuân thì lôi cuốn 
hay cảnh sắc thu sang làm cho héo sầu. Xem bốn mùa 
thay đổi như một tổng thể vận hành, và nhận định sự 
tương đối nặng nhẹ từ cái nhìn phóng khoáng. Khi 
đó, hãy viết, hiểu, và học chữ “Đại” 


Giáo huấn điển tọa 33 


Nếu người điển tọa ở Giáp Sơn không thâm hiểu 
được nghĩa chữ “Đại” ấy sẽ không thứctỉnh được Thượng 
tọa Phu ở Thái Nguyên bằng tiếng cười của mình Ỷ trong 
thời pháp thoại. 

Nếu như Qui Sơn không viết ra được chữ “Đại, 
Ngài đã chẳng nhặt khúc củi cháy lên và thổi ba lần 
trước khi đưa cho thầy mình'°. Nếu như Động Sơn 
Thủ Sơ không hiểu được chữ “Đại, ngài đã không 
trả lời câu hỏi “Thế nào là Phật?” của vị tăng kia bằng 
nhặt lên “Ba cân gai.” 

Hãy hiểu rõ việc này. Tất cả những bậc đại 
sư từ trước tới nay đã thấu rõ được ý nghĩa của chữ 


! Hòa thượng Thái Nguyên Phu một hôm giảng về kinh Đại 

Bát Niết-bàn ở Guangkao-Xiao thuộc Yangzhou. Có vị Phạn 
đầu từ Giáp Sơn hành khước các chùa để nghe giảng pháp, 
dừng lại đây một thời gian vì tuyết rơi. Vị Phạn đầu nghe Thái 
Nguyên Phu giảng đến đoạn ba yếu tố của Phật tánh và ba đức 
của Pháp thân, vị Phạn đầu kia bật cười lớn. 
Sau khi giảng xong, Thái Nguyên Phu mời vị Phạn đầu đến 
phòng hỏi, “Tôi là người thô thiển nên chắc những lời giảng 
về kinh của tôi là nông cạn. Tôi thấy ngài không nhịn được 
cười khi tôi nói về Pháp thân Phật, vậy xin ngài từ bi chỉ dạy 
cho tôi sai chỗ nào?” Phạn đầu nói, “Ngài chỉ nói lại những lời 
trong kinh nên không phải là sai. Có điều là ngài không biết 
ngài đang nói gì thôi.” Sau đó, Thái Nguyên Phu không thuyết 
pháp nữa, mà lo tìm thầy học đạo thêm và tu tập miên mật. 


vẽ Qui Sơn Linh Hựu khi còn học với Bá Trượng, một hôm hai 
thầy trò đi vào rừng làm việc. Bá Trượng bảo, “em cho ta 
chút lửa.” Qui Sơn nói, “Thưa thầy có ngay”, sau đó Ngài 
mang về một khúc củi đưa cho Bá Trượng. Bá Trượng hỏi, 
“Lửa đâu?” Qui Sơn xoay khúc củi lại, thổi ba cái rồi đưa 
lại cho Bá Trượng. Bá Trượng nhận củi và cũng thầm nhận 
Qui Sơn. 


34 Đạo Nguyên Hy Huyền 


“Đại” này, không chỉ qua ngôn từ, mà qua những việc 
xảy ra và tình trạng cuộc sống của họ. Cho đến bây 
giờ, chúng ta cũng có thể nghe rõ rệt tiếng nói của 
họ giảng giải về những sự thật căn bản nhất và phân 
nhánh những sự thật ấy trong cuộc đời của chúng ta. 
Họ là những người thấy được những øì thiết yếu nhất 
trong cuộc sống tu hành, làm cho chúng ta tiếp chạm 
được Phật (cái chân thật của cuộc đời). Cuộc đời của 
họ biểu hiện mục đích của tâm chân thật. Dù bạn là 
một vị trụ trì, một trưởng lão, một vị tăng trong ban 
chức sự, hay chỉ là một vị tăng thường, đừng quên thái 
độ sống ẩn mật trong cuộc sống với tâm hoan hỉ, với 
lòng thương của bậc cha mẹ, và làm mọi việc với tâm 
độ lượng. 


Đạo Nguyên 

V/ết vào mùa xuân năm 123Z 
tại chùa Hưng Thánh 

cho những thế hệ về sau. 


(Trích dịch từ “From the Zen kitchen to enlighfenment” của 
Thomas Wright và tham chiếu bản dịch của thiên sự Yasuda Joshu 
Dainen và Anzan Hoshin) 


Giáo huấn điển tọa 2Ó 


PHỤ LỤC 
(Trích đoạn bình giải của Thiên sư Nội Sơn Hưng Chánh) 


Thiển sư Nội Sơn Hưng Chánh (1912- 
13/3/1998) thuộc tông Tào Động, cũng là một vị 
thầy trong nghệ thuật xếp giấy (origami), và là phương 
trượng trụ trì chùa Antaïji gần Kyoto, Nhật Bản. 

Ông là tác giả hơn 20 quyển sách về Thiển và 
origami - nổi tiếng nhất là quyển “Mở bàn tay của tư 
tưởng - căn bản tu Thiền theo đạo Phật”. Uchiyama 
tốt nghiệp tiến sĩ cao học tại trường đại học Waseda 
về môn triết Tây phương và thọ giới xuất gia vào năm 
1941 với thây ông là Kodo Sawaki. Suốt cuộc đời, 
Uchiyama đã phải sống với những hậu quả tai hại của 
căn bệnh lao. Ông trụ trì chùa Antaiji sau khi Sawaki 
qua đời vào năm 1965, và tiếp tục ở đó cho đến khi về 
hưu năm 1975; sau đó ông về sống với vợ tại Nokei- 
in, cũng gần Kyoto. Khi thầy viên tịch ông đã làm một 
khóa tiếp tâm 49 ngày để tưởng nhớ đến thầy. Sau khi 
về hưu rồi ông vẫn còn sáng tác rất nhiều, chủ yếu là 
về thơ. ) 


36 Đạo Nguyên Hy Huyền 


ĐIỂN TỌA GIÁO HUẤN VÀ CHỈ QUÁN TỌA THIỀN 


Một ngày nọ, Vô Trước đang làm công việc điển 
tọa tại một tự viện ở núi Ngũ Đài, bỗng thấy Bồ Tát 
Văn-thù-sư-lợi hiện ra trên nồi cơm đang nấu. Vô 
Trước lấy tay đánh, còn kêu lên rằng: “Dù cho cả Đức 
Phật Thích-ca có hiện ra trên nồi, ta cũng vẫn đánh 
như thường!” 

Tôi thấy câu chuyện này thật là hứng thú và có 
thể liên hệ được với mình. Hãy nhìn Vô Trước đang 
làm việc điển tọa trên ngọn núi Ngũ Đài, bỗng nhiên 
một ngày kia đang nấu cơm lại thấy chính Văn-thù- 
sư-lợi, vị Bồ Tát đang được tôn thờ trong tăng đường 
hiện ra bên trên nồi cơm! Thấy vậy, Vô Trước lại còn 
đánh cả Văn-thù và kêu lên rằng, “Dù cho cả Đức Phật 
Thích-ca có hiện ra, ta vẫn đánh như thường!” 

Tôi thọ giới tăng sĩ đúng vào ngày Nhật Bản 
tuyên chiến trong trận Thái Bình Dương, ngày 8 
tháng 12 năm 1941. Suốt thời gian chiến tranh, tôi 
sống trong sự khốn khó cùng cực. 

Một thời gian sau, mọi sự bắt đầu yên lắng trở 
lại, và những đệ tử khác của thầy tôi là Lão sư Kodo 
Sawaki dần dần trở về tụ họp nhau gây dựng lại một 
đoàn thể tăng. 

Trong năm 1948 và 1949 tôi trải qua những 
năm tháng khó khăn nhất trong cuộc đời. Mặc dù 
đã xuất gia bảy, tám năm rồi, tôi vẫn không biết được 
cứu cánh của tọa thiển là gì. Trong thời điểm đó thực 


Giáo huấn điển tọa 37 


phẩm cũng rất khan hiếm ở Nhật Bản, nhiều người 
bắt đầu lâm vào tình trạng đói, một tình trạng mà hầu 
hết những người đang sống trong các nước kỹ nghệ 
hóa ngày nay không thể nào tưởng tượng được. Lúc 
đó tôi nghĩ làm việc điển tọa là tốt lắm, vì tôi có thể 
lấy thêm một ít đồ ăn cho riêng mình. Thế nhưng, 
dường như mỗi lần đến phiên làm điển tọa, tôi lại hay 
bị phân trí với cái ý nghĩ làm sao lấy thêm đồ ăn cho 
mình, và điều tất yếu là, thế nào tôi cũng làm hỏng 
một việc gì đó. Thật sự ra là, không phải chỉ có lúc ấy 
thôi, mà trong những ngày tháng đó, bất cứ khi nào 
tôi bị vướng mắc trong một ý tưởng nào đó, như là 
cứu cánh của tọa thiển là gì, thế nào cũng có một tai 
họa xảy ra trong nhà bếp! Suốt trong thời chiến tranh, 
tôi không có thì giờ rảnh để đọc hết cuốn Vĩnh Bình 
Thanh Quy, cũng không tu tập và tự soi chiếu mình 
được trong mọi lúc theo như những lời dạy của các 
tổ sư Thiền thời xưa. Ngay sau chiến tranh, điều duy 
nhất tôi có nhiều trong tay lúc đó là thì giờ, và khi tôi 
bắt đầu đọc sách, đoạn Vô Trước đánh Văn-thù-sư-lợi 
đã làm tôi thay đổi thái độ về công việc điển tọa. Khi 
ngãm nghĩ đến việc Vô Trước đánh Văn Thù khi thấy 
ngài hiện lên trên nồi cơm và tiếp tục nấu bếp, tôi cảm 
thấy bực bội với chính mình vì đã không làm được 
như vậy, mặc dù tất cả những øì hiện lên bên trên nồi 
cơm của tôi chỉ là vài bộ mặt “ngạ quỷ”. Sau đó, tôi cố 
gắng đánh đuổi mấy con nga quỷ đó đi mỗi khi chúng 
hiện lên. 

Thiển sư Đạo Nguyên viết rằng, “Pháp do 
những vị Phật và Tổ xưa nay trực tiếp truyền trao lại 


3ã Đạo Nguyên Hy Huyền 


cho nhau chỉ là tọa thiền.” Tọa thiền là pháp tu tối 
thượng thừa trong các pháp tu của đạo Phật. Tuy 
nhiên, trong Điển Tọa Giáo Huấn có những đoạn nói 
như sau: “Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng ) là cao quý nhất 
1à đáng được kính ngưỡng nhất trong tất cả... Được có cơ 
hội sửa soạn bữa ăn cúng dường Tam Bảo, ... chúng ta 
phải chân thành tỏ thái độ hoan hỉ và biết ơn”; và đoạn 
sau đó còn viết như sau: 

“Tôi thành thực mong muốn bạn thường tỉnh tấn 
nỗ lực trong tất cả mọi đời kiếp — quá khú, hiện tại, và 
tương lai - để hành trì tu tập, từng giây từng phút mỗi 
ngày, qua công việc của người điển tọa.” 

Có thể bạn sẽ kết luận qua những trích đoạn đó 
là tìm ý nghĩa của tọa thiền qua công việc điển tọa, hay 
ngược lại, trầm tư về tầm quan trọng của công việc điển 
tọa trong khi ngồi thiền là cách hoàn hảo nhất để tu tập. 
Nhưng không phải như vậy. Khi bạn ngồi thiền, chỉ là 
ngồi, và khi bạn làm điển tọa, chỉ là làm thôi. Tĩnh thân 
chỉ ngôi hay chỉ làm chính là điểm chung cho sự ngồi 
thiền và việc điển tọa. Sự tập trung hết tâm ý vào một 
việc là nền tảng giảng dạy của Thiển sư Đạo Nguyên. 
Trong tiếng Nhật, điều này được gọi là Chỉ Quản, và sự 
giảng dạy Chỉ Quản này đã đem lại những hiệu quả quan 
trọng trong cuộc sống của chúng ta. 

Mục đích của chương này là xem xét sự liên hệ 
giữa Chỉ quản đả tọa và công việc của người điển tọa. 
Chúng ta đã biết rằng Chỉ quản tọa thiển có nghĩa 
là chỉ ngồi thiền, nhưng thế nào là ý nghĩa của “chỉ 
ngồi thiển”? Thiền sư Đạo Nguyên diễn tả sự ngồi 


Giáo huấn điển tọa 39 


~; €€ 


thiển của chúng ta là “Tam-muội Vương.” Chữ “tọa 
thiển” có thể bắt nguồn từ các chữ tiếng Phạn dhyana 
và samadhi. Tam-muội đôi khi còn được gọi là Định, 
thấy tất cả các pháp đều bình đẳng, và đôi khi cũng 
là tooji (viết theo lối chữ Hán khác), tiếng Phạn gọi 
là samapafii. Sau hết, Samadhi được định nghĩa như 
sau: “Trì Pháp tới mức tâm cảnh nhất như.” 

Vấn đề tập trung vào chữ Tâm. Tâm được hiểu 
theo cách dùng như thế nào đương nhiên sẽ ảnh 
hưởng đến sự diễn giải về tọa thiền. Khi chúng ta 
nghĩ đến tâm theo cách dùng bình thường, ta thường 
nghĩ đến cái tâm trí có tính cách tâm lý hay ý thức. 
Trong tiếng Phạn, tâm trong ý nghĩa này được gọi là 
ciffa, trong trường hợp đó thành ngữ shin ikkyosho của 
Nhật có nghĩa là tập trung tâm tán loạn của chúng ta 
về một điểm duy nhất. Với định nghĩa như thế, tọa 
thiển được xem như một loại vận động hay tập trung 
tinh thần, hoặc là một phương pháp huấn luyện tâm 
để đạt đến một trạng thái không còn ý tưởng hay suy 
nghĩ về điều gì nữa, khiến cho hành giả hoàn toàn 
không còn bị nhiễu loạn. Đây là sự diễn giải hời hợt 
về trạng thái vô niệm vô tưởng. 

Tọa thiền theo giáo lý Nguyên thủy và những 
giáo lý ngoại đạo là loại tập trung tư tưởng như vậy. 
Bất cứ một phương pháp tập trung tư tưởng nào cũng 
dựa trên sự giả dụ rằng tâm luôn luôn xao động và 
phải làm sao cho nó yên lắng xuống bằng cách tọa 
thiển. Thiền sư Đạo Nguyên, tuy nhiên, không bao 
giờ dạy rằng tọa thiển chỉ là một phương pháp tập 
luyện để cải thiện bản thân, cũng không phải chỉ là 


40 Đạo Nguyên Hy Huyền 


một phương cách giản dị để chấn chỉnh đời mình mà 
không cần quan tâm đến thế giới chung quanh. Đạo 
Nguyên đã từng nói: “Dù có một tâm trí khôn ngoan 
như con cáo già, cũng đừng tu tập theo cách Nguyên 
thủy để cố cải thiện bản thân!” 

Tôi không có ý nói chữ “tâm” dùng trong Phật 
pháp là không bao giờ nói đến cái tâm trí có tính cách 
tâm lý hay ý thức của con người, nhưng đại để chữ 
“tâm” ấy không chỉ được dùng trong ý nghĩa nhỏ hẹp 
như vậy. Ta thấy rõ điều này khi Thiền sư Đạo Nguyên 
dùng chữ “ 
tâm tức Phật trong quyển Chánh Pháp Nhãn Tạng. 


tâm” trong một trích đoạn của phẩm Tức 


BI nghĩa và tầm mức của Tâm đã được trực tiếp 
trao truyền từ các vị Phật là tâm ấy bao trùm khắp tất 
cả pháp giới, và tất cả pháp giới cũng không ở ngoài 
tâm.” 

Khi chúng ta nói đến tọa thiển trên căn bản 
nhất như giữa tâm và cảnh, điều đó có nghĩa tọa thiền 
không nên được hiểu như chỉ là một phương pháp tập 
trung tư tưởng hay làm lắng yên tâm. 

Vậy thì, thế nào là ý nghĩa của tâm bao trùm 
khắp pháp giới, và tất cả pháp giới cũng không lìa tâm? 
Trước hết, tôi muốn diễn giải điều đó bằng chính lời 
nói và kinh nghiệm ứng dụng của riêng mình. Nhìn 
lại vô số những kinh tạng Phật giáo để lại từ thời Đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni ở Ấn Độ đến nay, trải qua bao 
thế kỷ đã càng ngày càng thêm gạn lọc, và những ngôn 
từ trong đó không bao giờ được dùng một cách cẩu 
thả, mà luôn luôn hàm chứa những ý nghĩa thật sâu 


Giáo huấn điển tọa 4I 


rộng. Ví dụ như, khi chữ “tâm” này được dùng đến 
đầu tiên, chắc chắn là nó mang ý nghĩa của cái tâm trí 
bình thường như ta nghĩ đến hiện nay. 

Tuy nhiên, khi chữ “tâm” được nói đến như là 
bao trùm khắp pháp giới và tất cả pháp giới cũng không 
ở ngoài tâm, ý nghĩa của chữ này đã vượt xa khỏi cái 
tâm sinh lý bình thường. Đó là một ý nghĩa toàn diện, 
không đối đãi. Nó siêu việt khỏi những ý nghĩa tâm lý 
và tỉnh thần của một tâm trí bình thường. 

Khi nói là chúng ta đang sống, ta thường ngụ 
ý rằng có một thế giới hiện tượng mà ta đang sống ở 
trong đó. Thế giới hiện tượng ấy được xem như đã hiện 
hữu từ lâu trước khi chúng ta sinh ra và sự sinh ra của 
chúng ta cũng là sự gia nhập của ta vào thế giới đã sẵn 
có ấy. Đồng thời, sự chết đi của chúng ta cũng được 
xem như là sự ra đi khỏi thế giới này, và khi chúng ta 
đã chết đi rồi, thế giới ấy vẫn còn tiếp tục hiện hữu. 
Với lối tư duy đó ta thường thêu đệt nên một cái gì 
khác với thực tại. Thực tại của thế giới ta đang sống và 
kinh nghiệm đây không chỉ là một tập hợp của những 
ý niệm hay ý tưởng trừu tượng. 

Khi nhìn đến một cái tách đang để giữa hai 
người, ta có cảm tưởng rằng cả hai đều đang nhìn vào 
một cái tách giống nhau, nhưng thực ra là không phải. 
Bạn nhìn cái tách trong tầm nhìn của bạn, và từ một 
góc độ khác. Ngoài ra, bạn còn nhìn nó trong vị trí 
của ánh sáng và bóng tối trong căn phòng bên phía 
bạn. Về phía tôi cũng như thế. Nói đang nhìn một cái 
tách giống nhau là chúng ta đã tách rời thực tại. Đó là 


42 Đạo Nguyên Hy Huyền 


ý nghĩa của ý tưởng thêu đệt mà tôi nói tới. 

Cũng vậy, khi cho rằng có một thế giới trong đó 
chúng ta chia sẻ những kinh nghiệm với những người 
khác, rằng thế giới này đã sẵn có từ trước khi chúng 
ta sinh ra, và vẫn còn tiếp tục sau khi ta chết đi, thì đó 
cũng chỉ là một ý niệm không hơn không kém. 

Không chỉ như vậy, chúng ta còn nghĩ rằng 
chúng ta sống và chết ở trong cái thế giới thêu dệt 
này. Đó là một cách nhìn hoàn toàn ngược ngạo về 
đời sống của mình. Con người đích thực của tôi sống 
trong thực tại, và thế giới tôi kinh nghiệm chỉ mình 
tôi mới biết được, không ai khác có thể kinh nghiệm 
cùng với tôi được. Để diễn tả điều này một cách chính 
xác hơn, khi tôi sinh ra, tôi cũng đồng thời sinh ra thế 
giới tôi kinh nghiệm; tôi sống đời sống của tôi trong 
thế giới đó, và khi tôi chết đi, thế giới tôi kinh nghiệm 
đó cũng chết theo. Đứng trên bình diện thực tại, kinh 
nghiệm đời sống của riêng tôi (có thể coi như là tâm 
trong ngôn từ Phật giáo) và thực tại (có nghĩa là pháp 
hay những hiện tượng tôi gặp trong đời) không bao 
giờ có thể tách rời nhau được. Chúng phải là một với 
nhau. 

Tuy nhiên, nếu đem những điều tôi nói trên để 
kết luận rằng tất cả mọi sự đều là ở trong “tâm, (cái 
tâm suy nghĩ, cảm xúc, tâm lý), thì cũng lại kẹt vào 
một cái bãy triết lý khác. Mặt khác, nếu kết luận tâm là 
hoàn toàn độc lập với ngoại cảnh thì cũng là một cách 
suy nghĩ quá đơn giản. Giáo lý đạo Phật không phải là 
duy tâm, cũng không duy vật một cách quá đơn giản. 


Giáo huấn điển tọa 43 


Tâm trong pháp Phật có thể được hiểu như 
sau: Cái tâm được trực tiếp truyền lại cho nhau từ 
các vị Phật là cái tâm bao trùm khắp pháp giới, và tất 
cả pháp giới cũng không ở ngoài tâm ấy. Đời sống cá 
nhân tôi kinh nghiệm cũng đồng thời là thế giới thực 
tại. Ngược lại, thế giới thực tại cũng làm nên tâm tôi. 
Như vậy, chữ “tâm” được sử dụng ở đây đã siêu vượt 
khỏi ý nghĩa về tâm lý tinh thần. Trong thời đại của 
chúng ta, có lẽ dùng chữ “sự sống thuần túy” sẽ rõ 
ràng hơn là chữ “tâm”. Trong cuộc sống thường ngày 
tôi tiếp xúc với một thế giới hiện tượng, và qua những 
tiếp xúc và kinh nghiệm riêng mà tôi sống đời sống 
của mình. 

Với sự diễn giải về tâm tôi đã nói ở trên, ta cần 
nhìn lại câu nói, “Trì pháp tới mức tâm cảnh nhất 
như” Câu nói này có nghĩa là ta phải tập quán tất cả 
các pháp (tất cả mọi sự trên đời) từ nền tảng sự sống 
thuần túy nơi ta. 

Quá nhiều lúc chúng ta đã lãng phí đời mình, 
tạo nên những giả tưởng do ý niệm khởi lên, và sau 
khi đã thêu dệt những giả tưởng ấy rồi, lại tiêu hao 
năng lượng cuộc đời trong cái thế giới ta tạo tác ra đó. 
“Trì pháp tới mức tâm cảnh nhất như” có nghĩa là ta 
phải quán tất cả thế giới chung quanh ta từ nền tảng 
sự sống của riêng mình; sự sống của riêng mình đó 
chính là tâm. 

Thiền sư Đạo Nguyên không có ý nói rằng 
chúng ta phải gạt bỏ hết những vọng tưởng, những 
ảo ảnh đi qua trong tâm trí khi ngồi thiền. Tuy nhiên, 


44 Đạo Nguyên Hy Huyền 


nếu chúng ta theo đuổi những vọng tưởng đó, thì tuy 
chúng ta ngồi thiền, mà thực sự không phải là ngồi 
thiển. Cố diệt trừ vọng tưởng cũng chỉ là một hình 
thức vọng tưởng khác. 

Tọa thiền, khi được hiểu như là tâm cảnh nhất 
như, là quán chiếu mọi sự từ nền tảng sự sống thuần 
túy, trong đó chúng ta buông không chạy theo vọng 
tưởng, cũng không diệt trừ chúng. Tất cả những gì 
khởi lên đều được xem như những cảnh trí của cuộc 
đời. Chúng ta mặc cho chúng khởi lên, rồi cũng mặc 
cho chúng lặng xuống. 

Những điều tôi vừa giải thích vừa rồi cũng là 
cái lý trong đoạn văn sau của Thiền sư Đạo Nguyên 
trích từ quyển Phổ Khuyến Tọa Thiên Nghi: “Buông 
hết mọi liên hệ, dẹp hết mọi hoạt động. Không nghĩ 
thiện cũng không nghĩ ác, không phán xét điều phải 
hay điều trái. Đừng cố chế ngự các nhận thức hay ý 
thức trong tâm, cũng không tìm cách phân tích những 
cảm xúc, tư tưởng hay quan niệm của mình. Buông 
luôn cả cái ý niệm muốn thành Phật” 

Con người là sinh vật được ban cho một trí óc 
trong đó những tư tưởng và cảm xúc theo nhau hiện 
lên và biến mất. Hiện tượng này xảy ra hoàn toàn bình 
thường, ngay cả khi ngồi thiền. Cũng giống như hiện 
tượng các chất dung dịch và kích thích tố tiết ra từ các 
bộ phận trong cơ thể, tư tưởng cũng là một loại chất 
tiết ra của tâm. Nếu chúng ta không cẩn thận - hay đôi 
khi ngay cả nếu chúng ta có cẩn thận - mà buông lung 
theo những chất tiết ra này, rồi dùng hết năng lực để 


Giáo huấn điển tọa 45 


tạo tác theo đó, thì rốt cuộc ta sẽ bị què quặt, không 
còn có khả năng làm gì được nữa. Điều thiết yếu nhất 
phải nhớ khi thực tập tọa thiền là hoàn toàn buông 
xả hết mọi sự, vì những chất tiết ra kia không khác gì 
hơn là một chức năng bình thường. Làm như vậy, tất 
cả mọi dấy khởi sẽ được xem như những cảnh tượng 
đi qua trong đời. Quán chiếu như vậy gọi là ở trong 
“Cảnh tượng căn bản của mọi sự” Thiền, Chan trong 
tiếng Hán, Zen trong tiếng Nhật, và Dhyana trong 
tiếng Phạn, đều mang ý nghĩa này. 

Cuối cùng, một danh từ đôi khi được dùng để 
diễn tả truyền thống tọa thiển của tông Tào Động là 
“Mặc chiếu”, có nghĩa là im lặng quán chiếu, cũng gợi 
đến cảnh trí này. Căn bản của mặc chiếu là quy chiếu 
hết mọi sự vào trong thế Tọa Thiền, buông hết những 
gì khởi lên, xả hết mọi suy tưởng về những vấn đề phải 
đối phó. Điều đó được gọi là Chỉ quản đả tọa. Khi tọa 
thiển với thái độ như vậy, ta chỉ ngồi thiền mà không 
còn nhắm đến một mục đích nào đó, như được giác 
ngộ hay để cải thiện bản thân chẳng hạn. 

Trong Chánh Pháp Nhãn Tạng Tùy Văn Ký, Đạo 
Nguyên viết: 

“Tọa thiên là thực hành đời sống thực tại. Tọa 
thiển là vô tác. Đây là thể chân thật của con người chúng 
ta. Ngoài đó ra, không cẩn phải tìm kiếm pháp ở đâu 
nữa.” 

Trong khi tọa thiền, nếu không cẩn thận, chúng 
ta có thể bị hôn trầm hay chạy theo vọng tưởng. Cả 
hai tình trạng này đều làm khuất lấp sự thanh tịnh 


46 Đạo Nguyên Hy Huyền 


trong sáng trong nguồn sinh lực của chúng ta, điều 
cần yếu là phải tỉnh giác lại và trở về giữ vững thế tọa 
thiển. Làm như vậy tức gọi là Chỉ quản đả tọa. Pháp 
tu như vậy tự đó đã là giác ngộ; chúng ta phải năng 
hành trì tu tập với tất cả tâm ý. 

Từ đầu đến đây, tôi đã cố khái lược lại sự hiểu 
biết của mình về Chỉ quản đả tọa. Tĩnh thần trong bài 
Điển Tọa Giáo Huấn cũng chính là tỉnh thần mà tôi đã 
nói ở trên, đó là, sống trong thực tại của sự sống thuần 
túy. Thái độ của người điển tọa trong bài của Thiền sư 
Đạo Nguyên là thái độ sống mỗi ngày trong thực tại 
của sự sống thuần túy. Sự giảng dạy trong Điển Tọa 
Giáo Huấn dựa trên nền tảng thực tại của đời sống đã 
phá vỡ mọi ý tưởng và triết lý mông lung thường được 
chúng ta dựng lên và cố gắng đạt đến, và đưa chúng ta 
về với thực tại của đời sống mình. 

Ngay từ những đoạn đầu của bài viết, Thiền sư 
Đạo Nguyên nói về sự quan trọng của người điển tọa, 
đả phá quan niệm xem công việc này như là một công 
việc “nấu nướng tầm thường của người nấu bếp hay 
người phụ bếp”, để khẳng định rằng, “những vị tăng 
phụ trách các ban trong chùa đều là đệ tử của Phật và 
tất cả đều làm những công việc của một vị Phật.” Nói 
cách khác, bài viết này cho ta thấy vị điển tọa tu tập 
trong đời sống thực tại cũng có giá trị không kém gì 
các vị tăng khác tu tập tọa thiển. Trong Thiền môn, 
điều đó gọi là nhất tâm tu hành với tất cả năng lực. 
Thái độ đó hoàn toàn khác biệt với những khái niệm 
đóng khung đơn thuần mà người ta thường có khi 
nhìn vào cuộc đời. Sống theo những giá trị thường 


Giáo huấn điển tọa 47 


tình của xã hội hay thế gian là một thí dụ điển hình 
của điều tôi nói ở trên về việc sống trong một cảnh 
giới thêu dệt của những ý tưởng, quan niệm và những 
giá trị tương đối. 

Vì thế sự tu của chúng ta chủ đích cắt đứt những 
chấp trước vào các giá trị thế gian trên người và vật, 
và luyện tập một thái độ sống thẳng vào thực tại đời 
sống của một cái Ngã toàn diện. 


48 Đạo Nguyên Hy Huyền 


NHÌN CUỘC ĐỜI KHÔNG QUA NHỮNG GIÁ TRỊ THẾ GIAN 


Hiện nay có một số tranh luận trên giả thuyết 
cho rằng tất cả mọi người đều đi tìm hạnh phúc. Có 
lẽ điều này chỉ vì người Nhật không quen nhìn sự việc 
một cách duy lý, nhưng không biết vì lý do gì, mỗi 
lần chữ “hạnh phúc” tô mầu hồng đó được nhắc đến, 
người ta thường có khuynh hướng cho rằng đó là điều 
tất cả mọi người đều theo đuổi. Nếu ta chấp nhận rằng 
mọi người đều khao khát hạnh phúc, ta phải tìm hiểu 
hạnh phúc là gì, rồi xem xét ngược lại “không hạnh 
phúc” là gì. Nhưng ở đây tôi không có ý muốn tranh 
cãi về định nghĩa của hạnh phúc, mà tôi chỉ muốn lưu 
ý rằng ý tưởng tìm kiếm hạnh phúc đã giả sử là chúng 
ta hiện tại không hạnh phúc. 

Trong đạo Phật, lối suy nghĩ nhị nguyên này 
không có chỗ đứng. Trước đây, tôi đã nói người ta 
không thể nào hoán chuyển cho nhau những kinh 
nghiệm của chính mình được, và rồi cuối cùng, dù 
trong hoàn cảnh nào, cũng là chính ta đang đối diện 
với thực tại đời sống trước mắt của mình. Người tu 
hành theo pháp Phật cần nhất là phải có một thái độ 
sống như vậy. Thông thường, người ta chỉ nghĩ làm 
sao có cách nào cải thiện tình trạng của mình, dù chỉ 
là một chút, và tránh khổ não. Nhìn theo pháp Phật 
hay Đại tâm đối với mọi sự là, phải ngưng lối suy nghĩ 
phân biệt đây thành kiến này và quyết định rằng tất cả 
những gì đến với chúng ta là đời sống của chúng ta. 


Giáo huấn điển tọa 49 


Khi tôi nói Đại tâm là không còn có những niệm 
phân biệt, điều đó không có nghĩa là người ấy trở nên 
ù lì, vô tri. Giản đị là vì chúng ta không thể sống ngày 
qua ngày mà không biết phân biệt là gì. Người ta 
không thể sống như một con người nếu không biết 
phân biệt miso và kuso '3. 

Đó là câu hỏi được nêu lên trong Điển Tọa 
Giáo Huấn về việc đãi gạo lấy sạn hay đãi sạn lấy gạo. 
Hiển nhiên là ở Trung Quốc thời xa xưa ấy công việc 
sàng gạo không được tốt lắm, nên có rất nhiều sạn 
cát nằm lẫn lộn với gạo. Điều đầu tiên người điển tọa 
phải làm là nhặt những hạt sạn nhỏ bé ấy ra khỏi gạo 
trước khi nấu cơm. Như vậy, tất nhiên là đồ ăn thích 
hợp cho con người khác với đá sạn. Vì thế, trong cuộc 
sống đời thường, chúng ta phải biết phân biệt, nhưng 
điều ta không được quên là tuy biết phân biệt, thái độ 
căn bản là bao giờ cũng phải xem tất cả mọi sự đến với 
ta đều là đời sống của ta. Đó là thái độ của Đại tâm. 

Nói một cách thực tế, làm sao làm được điều 
đó? Trong Điển Tọa Giáo Huấn có đọan nói như sau 
về Đại tâm: “Đại tâm như núi, vững chãi và vô tư; như 
biển, bao dung và rộng rãi. Người có Đại tâm không 
chấp vào những thành kiến, không phân biệt hai bên, 
không xem một ounce (28gr) là nhẹ, cũng chẳng thấy 
50 pounds (23 kg) là nặng. Không chạy theo tiếng 
suối chảy, cũng không chạnh lòng khi nhìn cảnh sắc 
mùa thu. Xem sự thay đổi bốn mùa như một vận hành 
chung, thấy nặng nhẹ là tương đối, không phân biệt 


TŠ Miso là đậu nành tán nhuyễn để nấu súp và kuso là phân - trong 
tiếng Nhật có âm điệu giống nhau và trông hơi giống nhau. 


30 Đạo Nguyên Hy Huyền 


bên trọng bên khinh. Hãy hiểu ý nghĩa như thế khi 
viết và đọc về chữ Đại” 

Thông thường, pound và ounce được xem như 
những đơn vị đo lường. Ở đây nghĩa bóng là ta không 
được lung lạc trước những giá trị của xã hội, và không 
hưng phấn khi thấy mình có được hoàn cảnh thuận 
lợi (khi thấy cảnh sắc mùa xuân). Cũng vậy, nếu có 
thấy mùa thư lá rụng, cũng chẳng có chi để phải buồn 
rầu lo lắng. Hãy nhìn bốn mùa thay đổi của những 
hoàn cảnh thuận lợi, khó khăn, tuyệt vọng và phấn 
khởi như những cảnh sắc của cuộc đời. Đó là cái nhìn 
của Đại tâm. 

Tôi đã nói ở trên rồi, nhưng vì điều này rất quan 
trọng khiến tôi lại phải nhấn mạnh lần nữa. Sống 
trong Đại tâm không có nghĩa là trở thành câm và 
điếc, cũng không phải là cuộc đời này sẽ thiếu vắng 
những cảnh của ngộ và mê, thiên đường và địa ngục, 
thành công và thất bại, hay hạnh phúc và đau khổ. 

Tuy nhiên, thái độ sống xem tất cả những gì đến 
là đời sống của ta chính là yếu tố của định tâm, như 
đã được Thiền sư Đạo Nguyên dạy trong Chỉ quản đả 
tọa. Đó là thái độ của người tu tập tọa thiền, và đồng 
thời, cũng là cái thế (trong nghĩa rộng rãi nhất) của 
một thiền giả. 

Lý do chúng ta cảm thấy không chịu đựng nổi 
địa ngục hay sống không hạnh phúc và chạy lung tung 
để trốn tránh là vì chúng ta bám víu quá nhiều vào mơ 
ước được hạnh phúc. Truyền thống ở phương Đông 
thường nói điều này giống như chúng ta đang bị con 


Giáo huấn điển tọa 3l 


quỷ hớp hồn và hành hạ như một trò chơi, giống như 
mèo vờn chuột vừa bắt được. Có lẽ con quỷ bỏ chúng 
ta vào nồi nấu sôi, hay rượt đuổi chúng ta lên ngọn 
núi kim đâm. Chúng ta dáo dác chạy quanh và con 
quỷ lại càng trêu chọc chúng ta nhiều hơn trong nỗi 
hoang mang. 

Hay một ví dụ có vẻ thời đại hơn, một người 
đàn ông bị thất bại trong việc kinh doanh, rồi vợ ông 
bị bệnh, con ông lại vừa bị tai nạn xe khiến bị khủng 
hoảng tinh thần. Tất cả những bất hạnh của ông dường 
như đến cùng một lúc, và hoàn toàn tuyệt vọng, ông 
bắt đầu vật vã với cuộc sống. 

Tuy nhiên, mặc dù tất cả mọi sự là đời sống của 
chúng ta - ngay cả sự bất hạnh như trong trường hợp 
này - điều thiết yếu đặc biệt trong những hoàn cảnh 
như thế là phải đối điện nghịch cảnh với một thái độ 
bình đẳng. Nếu có rơi vào địa ngục, ta phải quyết tâm 
xem địa ngục như là nhà của mình. Bị nấu sôi trong 
vạc dầu, ta phải tọa thiển ở trong đó. Bị đuổi chạy lên 
ngọn núi kim đâm, chúng ta sẵn sàng trèo lên bằng 
cả hai tay dù cho có nguy hiểm đến tính mệnh. Khi 
chúng ta dồn hết sinh lực vào bất cứ những gì đến 
với mình, không con quỷ nào có thể làm gì hơn được, 
phải rút lui. Sống như vậy mới là đáng sống! 

Trong Lâm Tế Ngữ Lục có đoạn sau đây: “Ta 
(con người thực sự nơi ta) là siêu vượt trên tất cả mọi 
sự trên đời. Dù cho toàn thể vũ trụ này có sụp đổ, ta 
cũng không thoái tâm. Dù tất cả chư Phật trong mười 
phương có thị hiện đến, ta cũng không vui mừng. 


32 Đạo Nguyên Hy Huyền 


Dù cho ba cõi địa ngục có hiện ra trước mắt, ta cũng 
không hãi sợ, bởi vì ta không ghét bỏ điều gì cả.” 

Ta nhìn thiên đàng và địa ngục, ngộ và mê đều 
như nhau, hay nói một cách tích cực hơn, ta dấn thân 
hết mình vào những gì đến trong đời, đó là thái độ 
sống trong pháp Phật. 

Khi phát huy được thái độ sống như thế, ý nghĩa 
đời sống hàng ngày của chúng ta thay đổi toàn diện, 
và sự đánh giá của ta về sự việc cũng như về con người 
và hoàn cảnh đến cũng thay đổi theo. Bởi vì chúng 
ta không còn cố trốn khỏi sự mê lầm, bất hạnh, hay 
nghịch cảnh, cũng chẳng đuổi theo sự giác ngộ và an 
lạc, thì tiền tài, địa vị cũng không còn giá trị như trước 
đối với chúng ta. Danh vọng hay những xảo thuật 
khôn khéo của người khác không làm ảnh hưởng đến 
cái nhìn của ta đối với người ấy, hay một tấm bằng ấn 
chứng sự giác ngộ cũng chẳng gây ấn tượng gì. Điều 
thiết yếu và tiên quyết là khi ta có được cái nhìn như 
vậy, ý nghĩa của những sự việc, tình trạng và con người 
trong cuộc đời ta sẽ hoàn toàn thay đổi. 

Điển Tọa Giáo Huấn dạy chúng ta một cách 
cụ thể cách tu tập để có được thái độ này qua sự sử 
dụng kỹ càng các vật liệu nấu ăn. Chúng ta phải không 
nhìn sự vật như trước đây thường thấy nữa. Đúng ra 
là, chúng ta phải nhìn sự việc trong ý nghĩa và sự đánh 
giá hoàn toàn đổi khác, xem tất cả như đời sống của 
mình! Trong bài có câu: “Khi sửa soạn đồ ăn, đừng 
bao giờ nhìn những vật liệu nấu ăn theo những định 
kiến phàm tình, cũng không nghĩ về chúng chỉ bằng 


Giáo huấn điển tọa 533 


cảm xúc riêng tư.” 

Nói cách khác, bạn không nên xem một vật gì là 
quý báu chỉ vì nó đắt tiền, cũng không coi nhẹ nó chỉ 
vì nó rẻ tiền. Trong bài còn nói: “Khi làm một món 
canh với rau cỏ đạm bạc, đừng có khó chịu hay xem 
khinh; cũng đừng có nhảy dựng lên vui mừng vì có 
được những vật liệu hảo hạng để làm một món ăn đặc 
biệt. Không yêu thích quyến luyến bữa ăn ngon, cũng 
không ghét bỏ bữa ăn tầm thường” 

Khuynh hướng của những người nấu bếp bình 
thường là sử dụng những vật liệu thực phẩm tầm 
thường một cách cẩu thả và nâng niu cẩn thận những 
thứ đắt tiền. Khi thực hành pháp Phật trong vai trò 
điển tọa, ta phải sửa soạn các vật liệu đồ ăn với tất cả 
nhiệt huyết và lòng chân thành của mình. 

Có thể nói, đối với những người đang tu tập 
như chúng ta, Điển Tọa Giáo Huấn là một bản văn 
đượm đây tính chất từ bi. Những lời dạy trong ấy đã 
chỉ cho ta cách khai triển một lối sống Đạo ngay trong 
lòng những hoạt động của Đời. 

Trong bài có câu: “Phải giữ thái độ bình đẳng 
không lệ thuộc vào phẩm chất của các sự vật. Một 
người để tâm bị lung lạc với phẩm chất của sự vật, hay 
thay đổi lời nói và thái độ tùy theo tướng mạo và địa 
vị của người đối diện thì không phải là một đạo nhân 
đích thực” 

Khi Điển Tọa Giáo Huấn chỉ cho ta cách sử dụng 
những vật liệu nấu ăn để làm một bữa cơm, đương 
nhiên cũng nhấn mạnh đến việc sửa soạn những vật 


34 Đạo Nguyên Hy Huyền 


liệu đó với tất cả tâm ý của mình. Nhưng nếu chỉ có 
thế, thì bài giáo huấn này cũng chẳng hơn gì một bài 
chỉ dẫn cách nấu ăn từ một tay đầu bếp chánh. Nếu 
đào sâu hơn, ta thấy được ý nghĩa thâm diệu của pháp 
Phật trong đó, khi nói đến việc ta không nên bị lung 
lạc bởi những giá trị thế gian thường tình và không 
nên bỏ quên đi tính cách độc nhất vô nhị của đời sống 
mình. Thái độ này không chỉ ứng dụng vào những sự 
việc, mà còn đến tất cả những người và hoàn cảnh đến 
trong đời chúng ta. Tôi chắc rằng bạn đã hiểu tại sao 
tôi nói đến Điển Tọa Giáo Huấn như là một quyển 
sách dạy “nấu nướng cho đời sống” 

Con người thường có một khuynh hướng mạnh 
mẽ, dù có ý thức hay vô ý thức, là hay hạ mình trước 
những người họ nghĩ là có lợi cho họ, và xem thường 
những người họ cho là thấp kém hơn. 

Mặc dù sự thật hiển nhiên là hầu hết con người 
đều phải nương vào một tập đoàn nào đó để kiếm 
sống, nhưng những người đạt tới chức vụ cao hay làm 
giám đốc trong các tập đoàn ấy lại thường tỏ thái độ 
kiêu mạn đối với những người cấp dưới. Trông họ 
đúng là một cảnh tượng khôi hài, nhưng đó lại là một 
tình trạng rất thường xảy ra. Điển Tọa Giáo Huấn cho 
ta thấy thái độ như vậy thật là một trời một vực với 
thái độ của một người sống đúng như Pháp, và soi 
sáng cho ta cách hành xử thường ngày của một đạo 
nhân phải như thế nào. 

Vì trích đoạn sau đây cũng cùng một ý như trên, 
tôi muốn bạn hãy cảm nhận được toàn diện sự thiết 


Giáo huấn điển tọa 35 


yếu của một thái độ tự tại tự do, không bị xoay chuyển 
bởi những giá trị xã hội thế gian thường tình: “Khi 
nhận thực phẩm từ ban quản lý chùa, không bao giờ nên 
phản nàn về số lượng hay phẩm chất của thực phẩm đã 
lãnh. Không có gì tệ bằng cứ lải nhải than phiên là nhiễu 
quá hay ít quá, hay là phẩm chất dở quá... 

“Một món ăn ngon không nhất thiết là 0ì có những 
vật liệu đắt giá; cũng vậy, một món canh dở không có 
nghĩa là vì nấu bằng những rau cỏ tâm thường. Khi lặt 
rau, hãy làm tới tất cả tấm lòng, với ruột tâm trong sáng, 
không cân nhắc gì đến chất lượng, y như là đang sửa 
soạn nấu một bữa tiệc linh đình vậy. Những dòng sông 
từ khắp nơi chảy về đại dương sẽ nhập một và trở thành 
một uị chung của biển; cũng vậy khi tất cả chảy vào biển 
pháp thanh tịnh thì không còn có sự phân biệt hảo hạng 
và tầm thường, tất cả chỉ còn một vị, đó là pháp tị, là như 
thị pháp giới.” 

Nói cách khác, khi chúng ta sống đời mình với 
hết tâm ý, thì không còn thấy có gì là cao hay là thấp, 
thuận cảnh hay nghịch cảnh, hạnh phúc hay bất hạnh. 
Đại dương của đời sống chỉ còn có một vị. “Tương tự 
như vậy, đừng xét đoán những vị sư nào là đáng kính 
hay không đáng kính, cũng đừng để ý xem người nào 
mới tu hay đã tu lâu.” 


Hãi tỉnh tấn nỗ lực, 

bạn sẽ biểu được ý Thiến 

Uiágt ngoài chữ nghĩa luận bản. 
Nếu không, 

sẽ cá thể bị dân sai lạc theo tả kiến 
mà không thể làm được thiện bảo 
công tiệc ?uẫu ăn 


Phục uụ cho đại chúng được. 


